Hội Nha khoa Việt Nam là tổ chức chuyên ngành Nha khoa trực thuộc Viện Nha 
khoa VIDENTAL - Mô hình sinh thái Nha khoa phức hợp bao gồm nghiên cứu, điều 
trị và cung cấp các dịch vụ Nha khoa bằng giải pháp tân tiến nhất hiện nay. 


VIDENTAL tập trung các hoạt động nghiên cứu công nghệ nha khoa mới, ứng dụng 
trong điều trị trong nha khoa thẩm mỹ với các trung tâm trực thuộc: 


Trung tâm điều trị: Là nơi hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hàng đầu về răng hàm 
mặt, chuyên khám, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh lý nha khoa điển 
hình cho mọi đối tượng. 

Trung tâm thẩm mỹ: Tư vấn, đề xuất và thực thi giải pháp chỉnh nha sử dụng công 
nghệ hàng đầu, mang lại hàm răng và nụ cười hoàn hảo, lấy lại sự tự tin cho khách 
hàng. 

Trung tâm nha khoa trẻ em: Khám, dự phòng và điều trị các bệnh răng miệng, các 
vấn đề định hình cấu trúc răng, đảm bảo răng của trẻ phát triển đều đẹp và khỏe 
mạnh. 

Trung tâm chế tác: Thực hiện công tác nghiên cứu, phác họa và chế tác sản 
phẩm vật liệu nha khoa cao cấp,... hỗ trợ trong điều trị và phục hình răng theo yêu 
cầu của khách hàng. 

Trung tâm đào tạo: Đào tạo chuyên sâu kỹ thuật viên, nha sĩ, phụ tá,... phục vụ 
nhu cầu nhân sự chuyên môn cao ngành nha khoa. 


Sứ mệnh của chúng tồi 


Nhằm thực hiện nhiệm vụ của một hiệp hội nghề nghiệp quốc gia, Hội nha khoa Việt 
Nam thực hiện sứ mệnh “Cùng chia sẻ và phát triển bền vững vì cộng đồng người 
Việt” với các mục tiêu công bằng cho tất cả các thành viên, mang lợi ích, các chương 
trình và dịch vụ giúp tăng cường phát triển trình độ chuyên môn: 


Cung cấp thông tin về lĩnh vực Nha khoa: Đây là nơi tập trung nhiều bài viết giá 
trị về lĩnh vực Răng Hàm Mặt, từ những kiến thức bảo vệ răng thôn thường đến 
những kiến chuyên chuyên khoa sâu, các dịch vụ thẩm mỹ đòi hỏi kỹ thuật cao 
như cấy ghép implant, điều trị viêm nướu, nha chu, răng sâu, nha khoa thẩm mỹ. 
Cập nhật những tỉn tức, những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực Nha 

khoa: Hội Nha Khoa Việt Nam sẽ cập nhật thường xuyên, nhanh chóng các thông 
tin hữu ích về lĩnh vực Nha khoa như các buổi hội thảo chuyên ngành, những tin 
tức mới nhất về công nghệ, thử nghiệm... 

Cải thiện chất lượng ngành: Hội Nha khoa Việt Nam mong muốn tạo ra môi 
trường chia sẻ, hợp tác và phát triển giúp giáo dục nghề nghiệp với chất lượng 
cao nhất, nâng cao đạo đức và tình thần chuyên nghiệp đồng thời tăng cường các 
hoạt động phục vụ tình nguyện, các dịch vụ cộng đồng nhằm mang đến tri thức về 
các bệnh lý nha khoa và nha khoa thẩm mỹ. 


Hội Nha khoa Việt Nam sẽ là cầu nối giữa các chuyên gia, bác sĩ lĩnh vực Nha khoa 
và các khách hàng có nhu cầu điều trị, chăm sóc răng miệng. Đồng thời, đây cũng là 
nơi liên kết giữa chuyên gia, bác sĩ với các trung tâm chế tác, các công ty cung ứng 
thiết bị, nguyên vật liệu ngành nha khoa trong và ngoài nước. 


Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ chuyên môn cao 
Hội Nha khoa Việt Nam quy các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng đội ngũ 


bác sĩ, chuyên gia nha khoa uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Các bác sĩ có trình độ 
chuyên môn cao với nhiều nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Nha khoa. 


